Khi bên anh em thấy điều chi?
Khi bên anh em thấy điều gì?
Nước mắt rơi gần kề làn mi
Chẳng còn những giây phút
Chẳng còn những ân tình
Gió mang em rời xa nơi đây
Khi xa anh em nhớ về ai?
Khi xa anh em nhớ một người
Chắc không phải một người như anh
Người từng làm em khóc
Người từng khiến em buồn
Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi
Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà
Một mình anh lặng im chốn đây
Yêu em âm thầm bên em
Yêu thương không còn nơi đây
Anh mang tình buồn theo mây
Cơn mơ về mong manh câu thề
Tan trôi qua mau quên đi phút giây
Mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng
Ánh sáng mờ buông lơi làn khói trắng
Bóng dáng em, nụ cười ngày hôm qua, kí ức có ngủ quên chìm trong màn sương đắng? (Anh làm em khóc)
Anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng (anh khiến em buồn)
Anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng
Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi
Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay?
Bàn tay bơ vơ mà
Cầm bông hoa chờ mong nhớ thương
Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào
Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây
Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài?
Ở bên anh chỉ có đớn đau
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười
Dẫu biết giờ người đến không như giấc mơ
Yêu em âm thầm bên em
Yêu em âm thầm bên em
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười
Dẫu biết giờ người đến không như giấc mơ
Yêu em âm thầm bên em